_ ĐỆ TỨ VIỆN GIẺSU HÀI ĐỐNG - DÒNG THẢNH TẰM HUÉ - CSC _ 

)7 Phan Đình Phùng, Phường Vĩnh Ninh, Thành phô Huê *Email: dongthanhtam@gmail.com *Web: dongthanhtam.net *Tel: 0234 3825048 


THỒNG BÁO 

TUYỂN SINH ƠN GỌI DÒNG THÁNH TÂM HUÉ 2019 


Kính gửi: Quý Cha, quý Phụ huynh, và các bạn nam thanh niên Công giáo 
muốn tìm hiểu on gọi Dòng Thánh Tâm Huế. 

Đệ Tử Viện Giêsu Hài Đồng chúng con xin thông báo về kỳ tuyến “ứng sinh ơn Gọi Dòng Thảnh Tâm Huế” 
cho năm học 2019 - 2020 như sau: 

1. Điều kiện gia nhập Đệ Tử Viện: 

- Là nam thanh niên Công giáo muốn sống đời tu dòng, thường không quá 28 tuối; 

- Có sức khỏe tốt, có trí phán đoán tốt, có đức tính tốt, có ý ngay lành; 

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc ĐH, CĐ, THCN, TC; 

- Vượt qua kỳ tuyến sinh vào Đệ Tử Viện; 

- Và nộp hồ sơ gồm có ở mục 3.b. dưới đây. 

NB: ứng sinh mắc các bệnh truyền nhiễm, có vấn đề về giới tính, đã bị loại ở Hội Dòng khác 
hay ở Đại Chủng Viện thì không phù hợp với Dòng Thánh Tâm Huế. 

2. Các môn thi tuyển: 

- Trắc nghiệm kiến thức phố thông về Giáo lý Hội Thánh Công Giáo 

- Kiêm tra Việt văn 

- Kiêm tra Anh văn 

3. Đăng ký dự thi: 

a. Thòi gian đăng ký: từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 15 tháng 8 năm 2019. 

b. Hồ sơ gồm có: 

- Giấy đăng ký tìm hiếu-dự thi ơn gọi Dòng Thá nh Tâm Huế (xem tải mẫu dưới đây) 

- Đơn xin gia nhập Đệ Tử Viện Dòng Thảnh Tâm Huế (viết tay) 

- Giấy Chứng nhận Rửa tội và Thêm sức 

- Giấy Giới thiệu của Cha quản xứ về đương sự và gia đình 

- Giấy Khai sinh (bản photocopy ) 

- Sơ yếu lý lịch Đệ Tử Dòng Thánh Tâm Huế (xem tải mẫu dưới đây) 

- Chứng nhận khám sức khỏe tông quát 

- Học bạ hay chứng nhận học lực 

- Bản photocopy-công chứng bằng THPT, ĐH, CĐ, THCN, các chứng chỉ khác 

- Ket quả thi vào Đệ Tử Viện Dòng Thánh Tâm Huế 

a. Noi nhận hồ sơ: 

Lm. Giúse Dương Bảo Tịnh, CSC 

67 Phan Đình Phùng, Phường Vĩnh Ninh, Thà nh phố Huế. 

Email: duongbaotinh@gmail.com / Di động: 0984775885 

4. Thời gian vả đỉa điềm tìm hiểu + thi tuyền: 

a. Thời gian : từ ngày 16-20/8/2019 (sẽ có chương trình chỉ tiết trong những ngày tìm hiếu và thi tuyến ) 

b. Địa diêm : tại Dòng Thánh Tâm, 67 Phan Đình Phùng, Phường Vinh Ninh, Thành phố Huế. 

Nếu Bạn -Yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu; -Muốn mặc lẩy tâm tình của 
Đức Kitô thương xót, hiền lành và khiêm nhường; -Muốn tu Dòng trở thành Tu 
sĩ Linh mục đê truyền bá Tin Mừng cách đặc biệt qua việc giáo dục và phục vụ 
thanh thiếu niên, Mời Bạn hãy đến mà xem và nên một trong chúng tôi ! 

Làm tại Đệ Tử Viện, ngày 12 tháng 5 năm 2019 






Tu sĩ Lm. Giuse Dưong Bảo Tịnh, CSC 

Phụ trách ơn gọi 







ĐỆ TỨ VIỆN GIÊSU HÀI ĐÒNG - DÒNG THÁNH TÂM HUẾ - CSC 


*KI 67 Phan Đình Phùng, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế *Email: dongthanhtam@gmail.com *Web: dongthanhtam.net *Tel: 0234 3825048 


ĐĂNG KÝ 

TÌM HIẺU-Dự THI ƠN GỌI DÒNG THÁNH TÂM HUẾ 
Niên khóa : 2019 - 2020 


Dán 

ảnh của bạn 


THÔNG TIN VÈ BẢN THÂN: 

1. Tên thánh, họ và tên:. 

2. Sinh (theo CMDN): ngày.tháng.năm. 

Nơi sinh:. 

3. Đã có bằng tốt nghiệp (chọn đánh dấu X vào những ô sau): 

□ Đại học □ Cao đẳng □ Trung cấp □ Phổ thông Trung học 

Tốt nghiệp bằng cao nhất năm:. Chuyên ngành:. 

4. Biết ngoại ngữ:., trình độ. 

5. Địa chỉ liên lạc:. 

Điện thoại:.Email:. 

6. Đã tìm hiểu ơn gọi Giáo phận (nếu có):. 

hay Hội Dòng (nếu có):. 

Thời gian tìm hiểu từ năm:.đến năm:. 

Do Linh mục., phụ trách. 

7. Người giới thiệu tìm hiếu ơn gọi Thánh Tâm:. 

hoặc tự tìm hiêu □ 

8. Chọn theo ơn gọi: n Linh mục □ Tu huynh 

THÔNG TIN VÈ GIA ĐÌNH VÀ GIÁO xứ: 

9. Tên thánh, họ và tên cha:.Tuổi. 

10. Tên thánh, họ và tên mẹ:.Tuổi. 

11. Nơi thường trú:. 

12. Thuộc Giáo xứ:.Giáo phận:. 

13. Linh mục Quản xứ:. 

14. Ghi chú khác (nếu có):. 


Làm tại 


.. ngày.tháng.năm 

(chữ kỷ, tên thánh, họ và tên) 






































_ ĐỆ TỬ VIỆN GIẺSU HÀI ĐÒNG - DÒNG THẢNH TẰM HUẺ - CSC _ 

33 67 Phan Đình Phùng, Phường Vĩnh Ninh, Thành phô Huê *Email: dongthanhtam@gmail.com *Web: dongthanhtam.net *Tel: 0234 3825048 


sơ YÉU LÝ LỊCH 
ĐỆ TỬ DÒNG THÁNH TÂM HUÉ 

Niên khóa: 


1. LỶ LỊCH BẢN THÂN: 

* Tên thánh và họ tên (viết hoa): 


* Sinh (theo CMND) 

: ngày. 

.tháng. 

.năm. 

* Rửa tội 

: ngày. 

.tháng. 

.năm. 

* Thêm sức 

: ngày. 

.tháng. 

.năm. 

* Thuôc Giáo xứ:. 



.. Giáo phân: 


* Nguyên quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành): 

* Nơi đăng ký thường trú (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành): 

* Linh mục bảo trợ (tên thánh và họ tên):. 

Địa chi:. 

* Ân nhân bảo trợ (tên thánh và họ tên):. 

Địa chỉ:. 

2. SỨC KHỞE BẢN THÂN: 

* Chiều cao:.* Trọng lượng:. 

* Trước đây mắc bệnh mãn tính:. 

* Đã giai phẩu vì bệnh:. 

* Hiện đang mắc bệnh:. 

3. TRÌNH Độ VĂN HÓA - NĂNG KHIÉU BẢN THÂN: 

* Đã học xong:. 

* Biết chuyên môn:. 

4. QUAN HỆ GIA ĐÌNH: 

* Cha (tên thánh và họ tên): . 

Sinh ngày tháng năm:.Nghề nghiệp:. 

* Mẹ (tên thánh và họ tên): . 

Sinh ngày tháng năm:.Nghề nghiệp:. 

* Cha mẹ sinh được.người con, .trai, .gái. 

Tôi là con thứ.trong gia đình. 

Có.anh đã lập gia đình, .anh chưa lập gia đình. 

Có.em trai đã lập gia đình,.em trai chưa lập gia đình. 

Có.chị đã lập gia đình, .chị chưa lập gia đình. 

Có.em gái đã lập gia đình.em gái chưa lập gia đình. 


Dán 

ảnh của bọn 

















































* Trong gia đình có anh/chị/em đi tu: Tên gì? Dòng nào? Địa chỉ? 


* Trong gia đình có ai mắc bệnh mãn tính gì? 


5. ĐÃ TÌM HIỂU ƠN GỌI TRƯỚC KHI VÀO ĐỆ TỬ VIỆN DÒNG THÁNH TÂM HUẾ: 


* Đăng ký vào Dự tu của Giáo xứ:. 

từ năm.đến năm. 

Do Linh mục:.phụ trách. 

* Dăng ký \ ào Dự tu cua Giáo phạn:. 

từ năm.đến năm. 

Do Linh mục:.phụ trách. 

* Dăng ký \ ào I lội Dòng:. 

từ năm.đến năm. 

Do Linh mục:.phụ trách. 


6. ĐÃ SINH HOẠT MỤC vụ TRƯỚC KHI VÀO ĐỆ TỬ VIỆN DÒNG THÁNH TÂM HUẾ 

* Tại Giáo xứ noi gia đình ở:. 

Dã làm: □ Lồ sinh:.từ năm.đến năm. 

□ Ca đoàn:.từ năm.đến năm. 

□ Giáo lý viên:.từ năm.đến năm. 

n 1 lội đoàn:.từ năm.đến năm. 

Do Cha Sơ:. 

* Đã giúp mục vụ tại Giáo xứ:. 


về công việc:. 

từ năm.đến năm. 

Do Linh mục:.phụ trách 


7. GIAI ĐOẠN ĐỆ TỬ VIỆN DÒNG THÁNH TÂM HUÉ: 

* Gia nhập Đệ Tử Viện : ngày.tháng.năm. 

* Cha Giám đốc Đệ Tử Viện:. 

* Ba người bạn thân: 1/. 

2 /. 

3 /. 

8. GHI CHÚ KHÁC : 


Đệ Tử Viện, ngày.tháng. 

(chữ kỷ, tên thánh, họ và tên) 


năm 




















































